GIẢI VẺ KIẾP 


(KAPPA KATHÃ) 
Nói về Thành kiếp, Hoại kiếp và Lửa cháy kiếp v.v... 


Hòa thượng GIỚI NGHIÊM THITASILO 


LỜI TỰA 


Trong khi nhân loại trầm, thì các đạo giáo phải thăng. Do đó 
Phật giáo khắp năm châu cũng vương mình lên bằng một cách 
tự động, tự cường, không dựa vào sức mạnh chính trị hoặc vũ 
lực nào; hơn nữa Phật giáo chăng bao giờ đem tiền tài ra mua 
chuộc ai cả. Trái lại, làn sóng Phật giáo đang tiến rất cao và 
lãnh một phần trách nhiệm tôi trọng về sự cứu khô hoặc diệt 
khổ cho nhân loại. Song vai trò ấy muốn được thực hiện đầy 
đủ chỉ cần một điều là khi nào toàn cả nhân loại nhận thức rõ 
rệt sự tồn vong tiến thối trong kiếp sống hằng ngày. Với cảm 
nghĩ rằng: văn minh vật chất Âu Mỹ đã đến thời kỹ nghệ hóa 
cực thịnh, sáng chế ra nhiều đồ đạc tôi tân, khiến cho bao người 
trên hoàn vũ ưa chuộng và tận tụy hy sinh để mưu cầu, song 
SOng VỚI Sự ham thích. Cơ khí hóa lại còn đem đến cho nhân 
loại lắm nỗi đe dọa rất rùng rợn đó là nguyên tử, khinh khí, hỏa 
tiền v.v... Tóm lại con TRƯỜI Ở giữa bị dày xéo nặng nề, bởi 
bên này vật chất cám dỗ, đàng kia bị vật chất hiểm họa. 


Than ôi! Tình thần nhân loại phải bối rối, mình và người cả 
một đám bối rối, khi toàn xã hội đang mơ màng trong giấc 
mộng vừa lòng và trái ý đối với tài tình, danh lợi, đến đỗi 


9) 


không còn chút lương tâm hoặc đạo đức cá nhân, buộc lòng 
các xã hội phải tạo thêm nhiêu tụng đình, ngục thât v.v... 


May mắn thay! Nhờ có các nhà đạo tâm trí thức, đã cảm thông 
cả hai phương diện là: 


Văn minh cơ khí sẽ đem con người đến chỗ đắm say tội lỗi 
trong vòng sanh tử luân hôi. 


Văn minh đạo đức sẽ đem cho con người đến chỗ tiễn hóa, 
tạo cho họ những đức tánh, giảm bớt hoặc diệt hắn tham, sân, 
si, không mê đời và không làm khổ cho đời, trái lại gội nhuần 
từ bi, hỹ xả đến mọi loài. 

Thật vậy, các nhà đạo tâm sau khi thông cảm rồi có gắng xây 
đắp bảo tháp và chánh điện Tam Bảo. Tự đây cũng như các 
ngôi tháp hoặc chùa trên khắp thế giới. 


Ngược lại giòng lịch sử, lúc đức Thế Tôn còn hiện tiền, vua 
Tần Bà Sa dâng chùa Trúc Lâm (Veluvana), ông bá hộ Cấp Cô 
Độc dâng chùa Kỳ Viên (Jetavana), đây là những trụ sở chính 
đào tạo con người hung tàn, bạo ngược trở nên nhân vật hiền 
lương, đức hạnh, người phàm đắc thành thánh nhân. Cụ thể 
như: Thành Xá Vệ (Savatthi) tổng số dân cư 70 triệu đắc quả 
thánh nhơn hết 50 triệu, còn lại 20 triệu, đa số cũng nhờ ảnh 
hưởng tốt do Phật an ngự trước sau kế cả là 25 hạ tại Kỳ Viên 
Tịnh xá, hầu hết nhiệt thành tín mộ, qui y Tam Bảo, chung 
hưởng một đời sống hạnh phúc. Luôn cả vua A Dục bên Ấn 
Độ, cũng như các nhà vua nhà Lý, nhà Trần xứ ta, đã đem Phật 
pháp phố hóa cho muôn dân, khiến cả vua tôi chung hưởng 
cảnh thái bình thạnh trị. 

Hạnh phúc thay cho nhân loại khi thấy một ngôi chùa tu đúng 
chánh pháp được xây cất, sẽ giảm đi ít nhiều những nhà hòa 
giải, nhà cải hối v.v... 


3 


Lợi lộc rất nhiều cho chúng sanh, vì chùa là cơ sở biểu dương 
chân lý, cũng là nơi đào luyện cán bộ đăc lực đê phục vụ nhân 
loại sông theo đúng chơn lý vậy. 


+ 


LỜI HÒI HƯỚNG 


Pháp thí có quả báo thắng tất cả sự thí, tôi xin thành tâm hồi 
hướng đên các bậc ân nhân nhất là: 


Cha mẹ - Thây tổ - Quốc chủ - Chúng sanh. 

Đồng tâm hoan hỷ, thọ hưởng phước báu nây. 

Mong thay! 
Tỳ khưu GIỚI NGHIÊM 
THITASILO BHIKKHU 


4 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


GIẢI VÈẺ KIẾP 
(KAPPAKATHÃ) 


PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG TRỰC SANH MẠNG 


Đề được thâu nhiếp tâm đừng cho sa ngã vào trong hành vi ô 
trược, nên quán niệm đến điêu tai hại là sự tiêu hoại cõi đời, 
kể như cái nhà, như cái hang hoặc như cái vực sâu của chúng 
ta phải sanh, phải nương gá, không thể trốn tránh khỏi điều tai 
hại ây được. 


Lẽ thường người ở trong cái nhà cửa khóa gài chắc chắn, rồi 
dễ duôi không nghĩ ngợi gì đến điều tai hại, chỉ tính việc ngủ 
cho đã, lơ đễnh bỏ mất chìa khoá, đến khi bị lửa cháy nhà, bỗng 
nhiên khiếp sợ rung rẫy mắt hồn, chạy la kêu và chịu sự khổ 
nặng nề, cho đến khi bị thiêu đốt cháy tiêu toái trong đống lửa 
ấy. Có ý nghĩa ví dụ thế nào? Tất cả chúng sanh trong thế gian, 
đang mê sa đảng trí theo mọi trần cảnh, chẳng hề nghĩ tưởng 
gì về điều tai hại thường trực của sanh mạng, chỉ tính việc vui 
chơi thái quá, sái với hành trình của bậc trí thức, cũng như thế 
Ấy. 

Lễ thường các hàng trí tuệ là những người có trí lực, thường lo 
thực hành trước khi dứt sanh mạng, hằng lo kiếm phương pháp, 
đặng lánh xa điều tai hại thường trực của sanh mạng luôn khi, 
không thả trôi cho sanh mạng luống qua và chạm phải tai hại 
ấy đâu. 

Phương pháp để lánh khỏi điều tai hại ấy chỉ có một pháp thôi 
là: THANH HẠNH PHÁP (Sucarita Dhamma). 


Thân thanh hạnh là: 


- _ Không lấn hiếp và sát sanh hại mạng của mình hoặc 
chúng sanh khác. 
- _ Không trộm cặp tài sản của người. 
- _ Không gian đoạt vợ, chông, con của kẻ khác. 
Khẩu thanh hạnh là: 
- Nói lời chơn thật, không giả dối. 
- Nói lời hòa nhã, không đâm thọc. 
- _ Nói lời hiên lành, không chưởi rủa, măng nhiêc. 
- __ Nói lời hữu ích và không uông rượu. 
Ý thanh hạnh là: 


-_ Không tham lam san đoạt của người đem về phần mình. 

- _ Không cưu thù hủy hại kẻ khác. 

- - Không hiệu sai chân lý, là biệt tin cái nghiệp và quả 

của nghiệp v.v... 

Nếu kẻ nào có pháp Sucarita này rồi, thì người ấy sẽ thành bậc 
trí thức, có tri kiên tôt, không đê cho sanh mạng vâp phải điêu 
tai hại vậy. 
Nói về điều tai hại văn tắt có hai cách: 

- Tai hại không cố định thời. 

- — Tai hại phải cô định thời. 
Tai hại không cô định thời là nói đến sự tai hại của chúng sanh 
trong hiện tại nây. Trong môi quôc độ, xóm, làng chung sông 
cùng nhau, song chúng sanh có kẻ bị tai hại, có kẻ an vui tiên 
hóa, có khi ngày, tháng, năm nay kẻ kia bị tai hại, trái lại ngày, 
tháng, năm kia chúng sanh nây có sự tai hại, v.v... không quyêt 
định thì giờ, không quyêt định chúng sanh, như thê gọi là tai 
hại không cô định thời. 


6 


Tai hại cố định thời la nói về tai hại thường trực tuổi thọ quả 
đất, lâu lắm mới có một lần; sự tai hại nầy vô cùng to lớn, nên 
cỗ nhân hằng nói rằng: "Phát khởi điều tiêu hoại, lửa cháy 
nước, cháy ‹ đất, cháy hoại kiếp (kappa)". Trong khi lửa cháy 
kappa ấy, tất cả chúng sanh ở trên quả địa cầu nầy bao nhiêu 
và ở trên sáu tầng trời Dục Giới, luôn đến sắc giới sần Tịnh 
Cư thiên (Suđahäväsa), đều phải chịu điều tai hại ấy cả. 


Đặc biệt chúng sanh nào dễ duôi không lưu tâm với pháp 
Swcarita, trong lúc ây, theo lẽ thường thiện ác nghiệp và 
Sankhara phải chia chẻ phân biệt chúng sanh ra, nghĩa là chúng 
sanh nào tham lam, hành động ác nghiệp, chúng sanh đó bị họp 
thọ sanh trong thời kỳ ấy. 


Chúng sanh nào hành động thiện pháp đứng đắn tốt đẹp, chúng 
sanh ấy được đi sanh trong chỗ thái bình an lạc, nhất là được 
sanh trong cõi Tịnh Cư Phạm Thiên v.v... chăng bị lẫn lộn sanh 
chung với các chúng sanh đã tạo ác nghiệp đó đâu. 


Như thế gọi là điều tai hại có định thời. 


Sự tai hại này càng tiến gần lại rồi, bởi vì mảnh đất mà ta và 
mọi người nương gá hằng ngày đây, có tên theo tuổi thọ là tiến 
hóa kiếp (bhadda kappa), được 5 vị Phật tổ ra đời trong một 
thời khoảng của tuổi thọ trái đất này, nay đã Niết Bàn mất 4 vị 
rồi là: 

- - Đức Phật Câu Lu Tôn (Kakusandho) 

- - Đức Phật Câu Na Hàm Mâu NI (Konaãgamano) 

- - Đức Phật Ka Diếp (Kaksapo) 

- _ Đức Phật Cồ Đàm (Goramo) 
Chỉ còn có 1 vị Phật tổ nữa là đức Di Lặc (Ariya metreyya) 
thôi, khi ấy thì đến thời kỳ lửa sẽ cháy kappa và chúng sanh sẽ 
bị tai hại. 


7 


Tiếng gọi là kappa và vấn đề lửa cháy kappa ấy sẽ giải như sau 
đây: 


GIẢI VÈẺ TIÊỄNG KAPPA 


Khoảng thời gian trụ rất lâu gọi là kzppa (kiếp), là tên của tuôi 
thọ trái đât, hoặc là tên tuôi thọ cõi không gian (okasa loka). 


Tiếng gọi là không gian ấy trong bộ kinh Visuddhi magga 
(Thanh Tịnh Đạo) giải răng: đặc chỉ về chỗ ở của chúng sanh, 
hăng có sự tiêu hại là thường. 

Trong cõi không gian đó có nhiều cõi sa bà thế giới 
(cakkavala). 

Cối sa bà ta đang Ở nầy có bề ngang và bề dọc đến một triệu 
hai ức ba ngàn bôn trăm năm chục do tuân (1.203.450 do tuân). 


Bè chu vi đến ba triệu sáu ức một vạn ba trăm năm chục do 
tuân (3.610.350 do tuân). 


Bè dài trái đất trong sa bà thế giới nầy chừng hai ức bốn vạn 
do tuân (240.000 do tuân). 


Nước nâng đỡ trái đất dày đến bốn ức tám vạn do tuần 
(480.000 do tuân). 


Có quả núi gọi là Tu Di sơn (Simeru), chân ăn sâu xuống trong 
biển đến tám muôn bốn ngàn do tuần (84.000 do tuần) chót núi 
cao lên cũng tám vạn bốn ngàn do tuần giống nhau. 


Kế cận núi Tu Di sơn ấy lại có Thất Trùng sơn (Szía 
Paribhanda) nữa là: 
1. Núi Yugandhara cao 42.000 do tuần. 
2. Núi Isindhara cao 21.000 do tuần. 
3. Núi Karavĩka cao 10.500 do tuần. 
4. Núi Sudassana cao 5.250 do tuần. 


5. Núi Nemindhara cao 2.625 do tuần. 
6. Núi Vinataka cao 1.312 do tuân. 
7. Núi Assakanna cao 656 do tuân. 


Cả Thất Trùng sơn nây toàn là núi kết thành bằng bảo vật 
(ratana), nhất là vàng, bạc v.v... có chân ăn sâu vào dưới biển 
cũng đồng như trên vậy. ở bọc quanh núi Tu Di, cách khoảng 
xa nhau cũng bằng với bề cao của các núi ấy. Nơi khoảng cách 
những núi ấy toàn là biển gọi tên là Sĩdantara. 

Cả bảy lớp núi nầy là nơi trú của Tứ Đại Thiên Vương: 

1. Dhata Rattha 

2. Viripakkha 

3. Virullahaka. 

4. Kuvera. 


Và là nơi trú, nơi đi lại của chư thiên, và dạ xoa. Chăng phải 
trình độ của người thường đi đến và xem thấy hoặc nghĩ ngợi 
được đâu, chỉ có Đức Phật và các vị A la hán mới đi đến và 
xem thấy biết rõ đầy đủ. 

Núi lớn Sineru, có ba hòn núi lớn đở phía dưới, gọi là núi 
Trayakuta. 

Phía trên đỉnh núi Tu Di sơn là địa phận của đức vua trời Đề 
Thích (Sakk4), gọi là cõi trời Đao Lợi, kế phía trên là cối Dạ 
Ma, Đâu Suất Đà, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Tất cả các cõi 
nầy là nơi trú của chư thiên, chăng phải chỗ ở của loài người 
đâu. Kế phía trên các cõi trời nữa là cõi của chư Phạm Thiên 
Hữu sắc và Phạm Thiên Vô sắc. 


Phạm Thiên Hữu sắc có 16 tuần là: 
1. Phạm Chúng thiên. 

2. Phạm Phụ thiên. 

3. Đại Phạm thiên. 

4. Thiêu Quan thiên. 


5. Vô Lượng quang thiên. 
6. Quang Âm thiên. 

7. Thiếu Tịnh thiên. 

8. Vô Lượng tịnh thiên. 
9. Biến tịnh thiên. 

10. Quảng quả thiên. 
11. Vô Tưởng thiên. 
12. Vô Phiền thiên. 

13. Vô Nhiệt thiên. 

14. Thiện Hiện thiên. 
15. Thiện Kiến thiên. 
16. Vô thiểu thiên. 


Phạm thiên vô sắc có bốn tầng là: 

1. Không Vô Biên Xứ thiên. 

2. Thức Vô Biên Xứ thiên. 

3. Vô Sở Hữu Xứ thiên. 

4. Phi Tưởng Phi Phi tưởng thiên. 

Cõi trời Phi Tưởng phi phi tưởng xứ này là nơi cao nhất hơn 
cả của Tam Giới, trong cõi hư không thế giới, khoảng cách xa 
cõi cuối cùng Tam Giới ấ Ấy xuống đến cõi người này không thê 
đếm được bao nhiêu do tuần cả. 


Trong bộ kinh Loka DTpaka có giảng giải so sánh rằng: Sabba 
bhavaggo thatvaca kutägarasamasalä pãtitä thi vassedhivima 
mãsehi ca atthahi rattindivehi v.v... Nghĩa là: Chư thiên có thần 
lực nhiều, ở trong cõi cuối cùng (của Tam Giới) thả một tảng 
đá to bằng cái nhà cho rơi xuống tới cõi người mất một thời 
gian rất lâu chừng ba năm hai tháng tám ngày và l4 phút mới 
đến cõi người, cục đá â ấy chỉ là chạm bởi gió, mà mòn hết chỉ 
còn dư lại bằng trái cam thôi. 


Kế sau đây chỉ giảng giải theo bộ kinh Visuddhi magga như 
vây: Theo sự chỉ dân răng: Núi Tu DI (S/neru) ở giữa cõi Sa 


10 


bà, núi Thât Trùng sơn bao quanh núi Sineru, phía bên ngoài 
núi Thât Trùng sơn ây, toàn là nước cả thảy, trong bôn hướng 
có Tứ Đại châu cách xa hăn với núi ây. 


TỨ ĐẠI CHÂU 


1. JambũdvIpa: Nam Thiện Bộ châu, ở phía Nam núi Tu DI, có 
cây Jambũ (cây trâm) thường trực của cõi, người trong châu ấy 
nuôi mạng bằng nông nghiệp, thương nghiệp v.v... phụ nữ thụ 
thai phải 9 hoặc 10 tháng mới sanh ra con trai, con gái. 


2. Uttara kurudvipa: Bắc Câu Lư châu, ở phía bắc núi Tu Di 
có cây kappa (Như ý thọ) thường trực của cõi. Người ở trong 
châu ây khỏi bận làm nông nghiệp, thương nghiỆp v.v... muôn 
vật chi, muốn ưng ăn món gì, thực phẩm cách nào thì đi đến 
cây kappa thì được như ý nguyện. Phụ nữ thụ thai 7 tháng thì 
sanh con, hài nhỉ trai hoặc gái sanh ra 7 ngày là biết đi biết 
chạy. 


3. AparagoyanidvTpa: Tây Ngưu Hóa châu ở phía tây núi Tu 
Di có Kadumba (ngọc như ý châu) thường trực của cõi. Người 
ở trong châu ấy không bận với nghề nghiệp nông tang, bởi vì 
có viên ngọc làm cho thành tựu như ý. 


4. PubbavidehadvTpa: Đông Thắng Thần châu ở phía đông núi 
Tu DI, có cây Sirrsa thường trực của cõi. Người ở trong châu 
nầy không cực nhọc phải làm nông nghiệp, thương nghiệp 
v.v... bởi vì có một cây tức là cái bảo diện kết thành bằng bảy 
thứ ngọc, cao 15 do tuần, làm cho thành tựu ý như tất cả ý 
nguyện của mọi người. 

Trong bốn châu ấy, tất cả chư Phật không khi nào giáng sanh 
ba châu kia, mà chỉ đản sanh trong Nam Thiện Bộ châu thôi, 
bởi vì cả ba châu ấy là nơi để cho chúng sanh thọ hưởng quả 


II 


thanh hạnh pháp, không phải là nơi để tạo thanh hạnh pháp, 
như Nam châu. 


Trong châu Jambu có núi Hy Mã Lạp Sơn (Hmalaya) cao 500 
do tuân, bê ngang và bê dọc tới 3.000 do tuân; 


Bê cao, to của Đại Thọ thường trực bôn châu và các cõi như 
vây: 


- _ Cây Jambũ (cây trâm) trong Nam Thiện Bộ Châu. 

- _ Cây Kappa (cây như ý thọ) trong Bắc Câu Lư châu. 
- - Cây Kadamba trong Tây Ngưu Hóa châu. 

- _ Cây Sirïsa trong Đông Thắng Thần châu. 

- _ Cây Paricchitta trên cõi Đao Lợi Thiên. 

- _ Cây PãtalT của nhóm A Tu La. 

- _ Cây SimbalI (cây chông) của Đại Bàng (Garuda). 


Tất cả cây đó toàn là đại thọ chúa của loài cây, vẫn sống trọn 
một kappa (kiêp của trái đât). 


Sự fo Và cao bằng nhau cả, là thân cây chung quanh chừng 15 
do tuần, bề dài của cây và bề dài của nhánh chừng 50 do tuần, 
thể là toàn cây từ gốc đến ngọn 100 do tuần. 


Chu vi của bôn châu như vây: 


- Nam Thiện Bộ châu, cõi trời Đao Lợi, cõi A Tu La, cối 
địa ngục A Tỳ, chu vi một vạn do tuần giống nhau. 

- _ Tây Ngưu Hóa châu và Đông Thắng Thần châu, chu vi 
hai ngàn do tuần. 

- _ Bắc Câu Lư châu, chu vi tám ngàn do tuần. 


Cả Tứ Đại châu nầy mỗi cái đều có 5 trăm châu nhỏ phụ tùng, 
chung ở trong một cõi sa bà thế giới. Chung quanh cõi sa bà 
có núi lớn đài bao bọc. Núi ấy mọc chân sâu vào trong biển cả, 
đến tám vạn hai ngàn do tuần. Cao lên trên cũng 8 vạn 2 ngày 
do tuần vậy. 


12 


Giải rõ tiếng Lokadhau (Thế giới) và tiếng Cakkaväla (Sa bà) 
là tiêng chỉ khác nghĩa đó thôi nhưng có thê gọi chung là thê 
giới sa bà. 

Trong mỗi một cõi thế giới sa bà, có Tứ Đại châu và 500 châu 
nhỏ, có một quả núi Tu DI, có Thât Trùng sơn, có 6 tâng trời 
Dục giới, có 16 tâng Phạm thiên hữu sắc và 4 tâng Phạm thiên 
vô sắc, có cõi người và cõi địa ngục, nga qui, súc sanh, A tu la, 
có mặt trời và mặt trăng. 

Mặt trời chu vi 50 do tuần, mặt trăng chu vi 49 do tuần, là bảo 
điện của vị trời Suriya và vị trời Canda. Pháp hành thê gian 
câu tạo lên đề soi sáng cho cõi đời, theo thường lệ là đi quanh 
núi Tu DI. Mặt trời trong một ngày một đêm đi quanh một vòng 
giáp núi Tu DI. Mặt trăng đi một tháng mới giáp một vòng núi 
Tu Di sơn. 

Gồm các vật phụ tùng như đã kê, gọi là một cõi Lokadhatu 
hoặc Cakkavala thê giới sa bà ây có nhiêu vô sô chăng phải chỉ 
có một cõi đâu. 

Gồm tất cả cõi thế hoặc sa bà thế giới, gọi là hư không thế giới 
(Okasaloka). 

Hư không thế giới sẽ chia theo quốc độ của Phật thấu triệt nữa 
như sau đây. 


Buddhakkhetta Phật quốc độ có 3 là: 


1) Jatikhetta: Sanh quốc độ, nghĩa là một vị Bồ Tát sắp thành 
Phật trong kiếp chót, khi giáng sanh vào lòng mẹ, hoặc giờ 
phút đản sanh ra đời v.v... sẽ do phước đức phi thường của 
Ngài, khiến cho một vạn cõi sa bà thế giới thảy đều rung động. 


2) Anäkhetta: Oai lực quốc. độ, nghĩa là một vị Phật Chánh 
Đăng Chánh Giác thuyết về lời cầu nguyện Ratana paritta, 
Khandha paritta, Dhayagøa paritta, Ätãnatiya paritta và Mara 


13 


paritta... do năng lực kinh Paritta sẽ có phước đức phi thường 
tức là lời cầu nguyện của Đức Phật khiên cho một ức koti thê 
giới sa bà (100 ngàn koti cõi sa bà), thảy đêu rung động. 


3) Visayakhetta: Trình độ quốc độ, nghĩa là năng lực về trí tuệ 
của một vị Phật Toàn Giác sẽ chiếu khắp đến vô số sa bà thế 
giới luôn cả vô hư không thế giới, tuệ giác của Ngài thông suốt 
chẳng có nơi cùng tận, cần rõ điều gì, nguyên nhân nào, thì 
hiểu trọn vẹn y như ý nguyện, không bị một vật chỉ ngăn ngại. 


Trong ba Phật quốc độ nây trừ điều trình độ quốc độ ra bởi vì 
theo thường lệ với cái trình độ tuệ giác của môi vị Phật tô. 
Riêng về sanh quốc độ và oai lực quốc độ thì có một ức koti 


cõi sa bà thế giới ấy, là quốc độ của một vị Phật toàn giác, bởi 
Ngài sẽ hóa độ chúng sanh trong đó. 


Cả một ức koti sa bà thế giới ấy, pháp hành của vũ trụ 
(Sankhãra loka) cấu tạo lên một thời kỳ, an trụ cũng giống 
nhau, tiến hóa cũng đồng thời với nhau, như có giải trong bộ 
Thanh Tịnh Đạo ở đoạn Abhinnaniddesa rằng: Evametesu tisu 
Buddhakkhattesu ekam anakhettam vinassati. Tasmim pana 
vinassente Jatikke tampI vinattha meva hotu. Vinassantañca 
ekatevavinassani santhahanam plkato va santhahatl. 
Tassavam vinase ca santhahanafñca veditabbam. Nghĩa là trong 
cả ba Phật quốc độ đó, thì oai lực quốc độ bị hoại, hễ khi Oal 
lực quốc độ bị hoại, thì sanh quốc độ cũng bị hư hoại giống 
nhau vậy. 


Sanh quốc độ, khi hoại cũng đồng hoại với oal lực quốc độ, 
khi trụ cũng giông như oal lực quôc độ vậy. 


Thế là sự trụ kiếp hoặc sự trụ kiếp của JatIi khetta và anakhetta, 
các thức giả nên hiêu như thê ây. 


Ngay nơi Duddhakkhetta này, phần nhiều có ý hiểu khác nhau. 


14 


Có kẻ hiểu rằng: Trong cõi hư không thế giới mà có bầu không 
khí to rộng thênh thang này, chỉ có một ức koti cõi sa bà thế 
giới thôi. Lâu lâu mới có vị Phật tổ ra đời, không có luôn luôn 
mỗi ngày mỗi tháng, mỗi năm đâu, bởi vì không có cõi sa bà 
thế giới, nhiều hơn con số một ức koti ấy nữa đâu. 
Có kẻ khác hiểu rằng: Trong cõi hư không thế giới có bầu 
không khí to rộng thênh thang nây, không phải chỉ có một ức 
koti cõi sa bà thê giới thôi, nghĩa là có vô số ức koti cõi, kế 
không hết, có Phật đắc đạo hằng ngày, là nếu trong một ức koti 
cõi thế nầy, Đức Phật Niếp Bàn, thì có một ức koti cõi thế nọ 
có Đức Phật đang giác ngộ, một ức koti cõi thế kia có Bồ Tát 
đang đầu thai (gần thành Phật) hoặc nhiều ức koti cõi thế khác, 
có các vị Phật đang đắc đạo, đang độ sanh, đang nhập Niết Bàn 
v... lại cũng có một ức koti cõi thế khác đang tiêu hoại, hoặc 
có một ức koti cõi thế khác đang thời tiến hóa. 
Cả hai lẽ hiểu nầy khỏi phải phân biệt bên nào trúng bên nào 
trật, chỉ là đem đủ nhân và quả chỉ dẫn giúp cho tri kiến, rồi 
tùy nơi Phật tử khi xem qua quyền kinh nầy tự phân biệt lấy, 
nêu thấy bên nào nói đúng nhân quả hơn thì bên ấy đúng chắc 
chắn. 


GIÚP CHO TRI KIÊN 
Phật quốc độ có ba là: Jatikhetta, Anakhetta, Visayakhetta. 


Khetta là tiếng Magadha, nghĩa là: ruộng, tỉnh, vị trí, biên 
Cương, quốc độ, nghĩa là phần cõi đất, phần cõi thể, mà người 
ta phân chia từng khoảng, có biên giới do ấn định quốc độ hoặc 
do ấn định thế giới, để phân biệt đừng cho lẫn lộn nhau, bởi vì 
có nhiều chứ không phải chỉ một cõi. 

Phật quốc độ thứ nhất là Jãtikhetta chỉ có nhất định một vạn 
cõi thế. Khi Đức Phật mới đản sanh, thành đạo v.v... ngay trong 


15 


cõi thế gian nào, thì trọn một vạn cõi gần đây thảy đều rung 
động mà thôi, không rung động đến các thế giới khác ngoài số 
Ấy. 

Phật quốc độ thứ hai là Anäkhetta, chỉ có nhứt định ức koti 
cõi thê. Đức Phật thuyết kinh cầu an về Ratana paritta và 
Khandha parita v.v... trong thế giới nào, thì trọn một ức koti 
những cõi ây thảy đều rung động mà thôi, không rung động 
đến các thế giới khác ngoài số ấy. 


Bởi thế nào cho nên Phật quốc độ thứ hai là Anäkhetta có sự 
nhất định vị trí một ức koti cõi như thế, có nhiều cõi thế hơn 
số ấy nữa sao? Hay là không có? Nếu không có thì tại sao lại 
có số nhất định, có biên cương (khetta) mà không nói cả thảy 
đi một cái cho khỏe. Bởi cớ Anäkhetta này nói ngay về những 
cõi thế giới hiện tại, chăng phải nói đến các thế giới đã qua 
đâu. 


Okãsa loka: Hư không thế giới, cái bầu không khí to rộng 
thênh thang vô cùng vô tận, kiếm chỗ cuối cùng không thấy. 
Dù cho Phật tuệ cũng không thấy vậy. Nếu đã to rộng như thế 
này thì nhiều ức koti thế giới cũng không chật bầu không khí 
kia được. Cả ba điều này là giúp cho tri kiến, hãy nhận định 
theo cách nầy đi. 


Sự diễn giải ‹ đến đây là phân tách cho thấy rõ tiếng kappa (kiếp) 
bởi tiếng kiếp nây là tên của tuôi thọ quả đất, tên của tuôi thọ 
cõi sa bà thế giới hoặc của hư không thế giới. Mỗi ức koti cõi 
sa bà thế giới là quốc độ của mỗi vị Phật tổ, Sankhãra cấu tạo 
lên trong một thời với nhau, bị tiêu hoại cũng đồng thời với 
nhau, nếu tính từ khi cấu sanh lên cho đến khi tiêu hoại thì 
nhiều năm lắm, đến một, mười, một trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, 
luôn đến A tăng kỳ cũng không hết, bởi vì cõi sa bà thế giới 
nầy có tuổi thọ dài lắm, cho nên các hạng trí tuệ, nhất là Đức 


16 


Phật định danh là kiếp (kappa) nghĩa là cõi sa bà có tuổi thọ 
một kappa mới tiêu hoại. 


Trong bộ Samyutta nikãya ngay nơi phẩm Tina kattha có ý 
nghĩa dạy rằng: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự gần thành 
Savatthĩ, có một vị Tỳ khưu vào hầu và phục bạch hỏi như vây: 
Bạch Đức Thế Tôn, Kappa có thời gian bao lâu? 


Đức Thế Tôn đáp răng: Dĩgho kho bhikkhu kappa so na sukaro 
sankhatum ettakani vassanI Iti vã ettakani vassatani 1í va 
et(akani vassasahassãmi ItI va ettakani vassasatasahassähI 1ti: 
Này Tỳ khưu, kappa có thời hạn lâu lắm. Kappa không dễ gì 
đếm răng: bao nhiêu năm, bao nhiên ngàn năm, hoặc bao nhiêu 
ức năm, bao nhiêu triệu năm v.v... được đâu. 


Thầy Ty khưu bạch hỏi nữa rằng: vậy Đức Thế Tôn ví dụ được 
không? 


Phật phán rằng: Có thể ví dụ được, rồi Ngài thuyết kệ ngôn 
như vầy: Seyyathäpi bhikkhu mahãseho pabbato yojanam, 
äyämena yoJanam vithãrena yoJanam ubbedhena, acchiddo 
asusiro ekaghano tamenam purIsO, VasSasafassa, vassasa tassa 
accayena kasikena, va thena sakm sakim parimaJjeyya 
khippataram khoso, bhikkhu mahãseso pabbato Imina 
upakkamena parikkhayam, payädãnamgaccheyya na tveva 
kappo evam digho kho bhikkhu kappo. Này Tỳ khưu! Ví như 
một tảng đá (O bề dọc một do tuần, bề ngang một do tuần, bề 
cao một do tuần, không lủng, không bộng, là đá đặc ruột, trải 
qua mỗi một trăm năm, có một người câm vải Kasika (mỏng) 
lại lau cái núi đá một lần: nầy Tỳ khưu! Hòn núi đá lớn kia, 
mãi cho đến khi mòn hết, do sự cố gắng nầy, còn mau hơn, 
song kiếp (kappa) vẫn chưa hết. Nầy Tỳ khưu, kappa có thời 
gian lâu như thế đó. 


Trong khoảng thời gian sau có một vị Tỳ khưu vào hầu và bạch 
hỏi như trước nữa. 


Ký 


Đức Thế Tôn đáp như vây: Seyyathäpi bhikkhu ãyasam 
nagaram, yoJanam äyãämena yojanam viftharena yojanam 
ubbedhena punnam, säsapanam gulikã bandham tato puriso 
VASSasafassa, vVassasafassa accayena ekamefam sasapam 
uddhareyya khippataram kho so bhikkhu mahãsäasaparäsi 
iminã, upakkamena parikkhayam pariyaädanam gaccheyya na 
tveva, evam dĩgho kho bhikkhu kappo. Nầy Tỳ khưu! Ví 
dường như cái thành trì, bao bằng thành lũy, bề dài một do 
tuần, bề ngang một do tuần, bề cao cũng một do tuần, đựng 
đầy những hột cải, là cái thành trì mà họ đậy bằng đất sét, trải 
qua môi một trăm năm, có một người đến lấy bỏ ra một hột cải 
khỏi đồng á ấy, nẦy Tỳ khưu, cái đống hột cải kia mãi cho đến 
khi hết sạch, do sự cô gắng này còn mau hơn, song kappa vẫn 
chưa hết, này Tỳ khưu, kappa có một thời gian lâu như thế đó. 


Kappa nây chia ra làm nhiêu cách nữa, như chia làm hai, làm 
ba, làm bôn, làm sáu. 


Chia làm hai là: 


- _ Samvatfta kappa: Hoại kiếp. 
- _ VIvatfa kappa: Kiệp trước hóa thành. 


Chia làm bốn là: 


- _ Tejo samvatta kappa: Kiếp hoại do lửa. 

- _ Antarä kappa: Nhất định theo tuổi thọ tăng và giảm của 
nhân loại, nghĩa là tuổi thọ tăng lên một A tăng kỳ, rồi 
giảm xuống còn 10 tuổi là thượng thọ. Xuống rôi tăng 
lên mỗi lần như thế gọi là một Antarä kiếp. 

- _ Asam kheyya kappa: A tăng kỳ kiếp, là nhất định lấy 
64 kiếp Antara gọi là một A tăng kỳ kiếp. 

-_ Mahã kappa: Đại kiếp, nhất định dùng một kiếp A tăng 
kỳ gọi là một đại kiếp. 


Chia làm bốn nữa là: 


18 


- - Sam vatta kappa: Hoại kiếp, là tính từ khi trái đất bị 
hoại cho đến ngày tiêu hết. 

- _ Sam vattatthäyi kappa: Không kiếp là bắt đầu từ khi 
tiêu hoại hết, cho đến khi cơ cấu lại nữa. 

- _ Vivatta kappa: Thành kiếp, là kể từ khi kiếp sanh lên 
cho đến khi có mặt trời, mặt trăng: 

-  Vivattatthayi kappa: Trụ kiếp, kế từ khi có mặt trời, 
mặt trăng phát hiện cho đến khi bắt đầu bị tiêu hoại. 

Chia làm sáu là: 

- _ Sãra kappa: Kiếp có một vị Phật tổ giác ngộ. 

- - Manda kappa: Kiếp có hai vị Phật tô giác ngộ. 

- _ Vara kappa: Kiếp có ba vị Phật tổ giác ngộ. 

- _ Saramamda kappa: Kiếp có bốn vị Phật tổ giác ngộ. 


- - Bhadda kappa: Kiếp có năm vị Phật tổ giác ngộ. 
- - Suñña kappa: Kiêp không có Phật tô giác ngộ. 


Giảng giải về kiếp hoại: 
Kiếp hoại theo ba cách là: 


L) Hoại bằng lửa cháy. Khi cả một ức koti cõi sa bà thế giới đủ 
tuôi một kiếp rồi, thì lửa cháy tiêu hoại tất cả thế giới ấy. 


Trước khi lửa cháy có mưa to rơi xuống, trong khắp một ức 
koti thế giới, tất cả mọi người rủ nhau vãi, gieo các thứ giống, 
đến khi mọc lên chừng bò ăn được thì không sa mưa xuống 
nữa, cả hằng nhiều vạn năm, chúng sanh có nghiệp nhẹ nhàng, 
chết rồi được sanh lên cõi trời Phạm Thiên cả thảy, chỉ còn 
chúng sanh nào có ác nghiệp thì vẫn bị đọa đày, đến một thời 
gian lâu, các chỗ nước đọng cũng khô hết, mọi loài như cá, 
tôm, cua, rùa đều chết sạch. Chúng sanh địa ngục (chúng sanh 
địa ngục chết trong khi 7 mặt trời mọc lên) và loài bàn sanh 
hoặc loải người, sau khi chết, được sanh lên cõi trời Dục Giới, 


19 


cố tinh tắn tham thiền trong cõi trời cho đắc định, khi chết được 
sanh lên cõi trời Phạm Thiên Sắc Giới cả. 

Thật ra một ức năm trước khi lửa bắt đầu cháy, có một vị trời 
tên Loka Byũhã, từ cung trời giáng xuống, biến thành ra người 
mặc y phục đỏ, thả tóc, cái mặt tràn tr cả nước mắt, lau nước 
mắt và đi theo các nẽo đường phố cáo rằng: các người chỉ còn 
một ức năm nữa cõi trời sẽ bị tiêu hoại, nước biển sẽ khô, quả 
đất, núi Tu Di, cõi trời, cõi Phạm Thiên (thấp) đều phải tiêu 
hoại. Các ngươi hãy có tham thiên, rãi tâm từ bi và cố gắng 
hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ bằng cách cung kính. 


Trong khi ấy các người thiện trí thức nghe lời chư thiên rồi thì 
phát sanh kinh cảm trước, vội vã có tinh tấn lo làm phước bố 
thí, phụng dưỡng cha mẹ, không dám dể duôi, khi chết đều 
được sanh lên cõi trời, gắng tham thiền trong cõi trời đắc định, 
đến khi chết được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, khỏi thọ khổ 
lâu dài như các người Phi tịnh giả. 

Trong bộ Visuddhi magga dạy răng: Vassupacchedate pana 
uddham diphassa addhuno accayena dutiyo suriyo pãtu 
bhavati... Nghĩa: Kể từ khi dứt mưa, trải qua một thời gian lâu, 
có mặt trời thứ hai mọc lên rõ rệt. Khi trong thế gian có hai 
mặt trời thì ngày và đêm không phân biệt. Một mặt trời mọc 
thì mặt kia lặng, trong thế gian có sự nóng nãy do mặt trời luôn 
khi. 

Trong thời kỳ trước khi mặt trời chưa làm cho kappa tiêu hoại 
đó, vị trời Suriya hằng ở trong cái bảo điện, đến khi mặt trời 
làm cho cõi thế bị tiêu hoại, thì cái bảo điện ấy không có chư 
thiên ở nữa. 

Mặt trời mới mọc có sắc nóng thái quá, mây mù trên hư không 
đều tiêu mất hết, nên hư không chẳng có chỉ ngăn ngại. 


20 


Khi cả hai mặt trời đua nhau mọc thì nước ở trong các ngòi, 
rãnh nhỏ đêu khô hêt. 


Một thời gian lâu nữa, mặt trời thứ ba mọc lên thì nước trong 
các sông khô hết. 


Một thời gian lâu nữa, mặt trời thứ tư mọc lên thì nước trong 
cả hô lớn, nhât là hô Anotattä cũng khô hêt. 


Một thời gian lâu nữa, mặt trời thứ năm mọc lên thì nước ở 
trong đại hãi cũng khô hêt, trong cả toàn cõi thê gian không có 
một nhiều nước. 


Một thời gian lâu nữa, mặt trời thứ sáu mọc lên, cả một ức koti 
cõi sa bà có bụi trần phải phủi lên và có nhựa của trái đất chảy 
ra. 

Một thời gian lâu nữa, mặt trời thứ bảy mọc lên, cả một ức kotI 
trong cõi sa bà có một ngọn lửa cháy hỏa hào, cháy tiêu các 
núi bề cao chừng một do tuần, rồi lần đến núi Tu Di làm cho 
tiêu hoại mất hết. Ngọn lửa ấy nhập lại cháy cõi Tứ Đại Thiên 
Vương, cõi trời Đao Lợi, cõi Dạ Ma, cõi Đâu Suất Đà, cõi Hóa 
Lạc, cõi Tha Hóa Tự Tại và cháy các tầng trời Phạm Thiên 
dưới, đến cõi Quan Âm thiên (Abhassata). 


Sa yava anu mattampi sahkhäragatam atthi tävana nibbã yat: 
Ngọn lửa ấy nếu các vật bị cháy hãy còn thì cũng chưa tắt, cháy 
cho đến không còn dư tro, bụi mới tắt, ví như lửa cháy dầu ở 
phía dưới là không khí, phía trên cũng là không khí giống nhau 
cả thành một khối tối thênh thang mờ mịt. 


2) Tiêu hoại do nước. Khi Lokadhatu hoặc là sa bà thế giới, đủ 
tuổi thọ một kappa, thì bị tiêu hoại. Sự tiêu hoại bằng nước, 

hành trình cũng giông như hoại bằng lửa vậy, chỉ khác nhau 
như thế này: Bầu trời làm cho mưa, rơi xuông trong cả một ức 
koti cõi sa bà thế giới, các vật liệu như núi, đồi v.v... khi đụng 
phải nước rồi, thì bị rả tan cả, nước toan ấy có gió thôi nâng đở 


21 


chung quanh, làm tan rả các núi đôi ở dưới xong rôi, làm tan 
sáu tâng trời Dục Giới, và nhiêu tâng trời Phạm Thiên nữa, đên 
cõi gọi là Biên Tịnh Thiên (Subhakinh3). 


Nước toan ây khô đi, các vật liệu như núi rừng bị tiêu tan theo 
nước... cũng ví như muôi mà người ta bỏ vào nước vậy. Tiêu 
mât không còn dư chút ít gì cả. 


Ở dưới là không khí, phía trên cũng là không khí giống nhau, 
thành một khôi tôi mênh mông. 


3) Tiêu hoại do gió. Khi Lokathãtu trong cõi thế giới sa bà đủ 
tuổi thọ một kappa, thì bị tiêu hoại. Sự tiêu hoại bằng gió, hành 
trình cũng giông như hoại bằng lửa vậy, chỉ khác nhau như thế 
này: Bầu trời làm cho gió bảo lớn phát khởi lên, thôi bụi cho 
bay lên hư không mất cả, rồi thối bưng cả cát, đất, sạn, sỏi, đá, 
cây, núi va chạm nhau và bay lên trên không hư hoại cả, không 
dư sót một món gì, kế thôi tan quả đất, cõi trời Dục Giới, cõi 
trời Phạm Thiên, luôn đến tầng gọi là Quảng Quả Thiên 
(Vehapphalã), làm cho tiêu tan hết, chẳng còn dư sót tí nào cả. 
Gió hết trơn rồi ở đưới là không khí, phía trên cũng là không 
khí giống nhau, thành một khối thênh thang. 


Kiếp hoại do ba thể cách như đã giải đây, cả ba thể cách nầy 
không phải thay đôi nhau mà tiêu hoại môi lân một món đâu, 
nghĩa là hoại băng cách thức như vây: 

Hoại do lửa 7 lần, hoại do nước một lần, hoại do lửa và nước 
như thê nây đên 63 lân mới hoại do gió một lân. 

Đây là lệ thường của sự hoại kiếp. 

Trong bộ Visuddhi magsa có nói về nhân khiến cho hoại như 
vây Akusala mũlesu hi ussannesu evam loko vinassatI. 


So ca kho rãge ussannatare agginã vinassati dose ussannatare 
udakena vinassanti. KecIi pana dese ussannatare. AggInä rãge 


8, 


ussanatare udakenat vadantl. Mohe ussannatare vatena 
VinassafI. 


Nghĩa là: Kế khi cả ba ác căn là: Tham luyến, sân hận, si mê 
dày (nhiều) lên rồi, thì cõi thế sẽ hoại bằng ba cách trên: cõi 
thế gian nào có sự tham luyến dày hơn, thì bị hoại bằng lửa, 
nếu sân hận dày hơn, thì bị hoại bằng nước, nếu ai si mê dày 
hơn, thì bị hoại bằng gió. 

Riêng. về Keci Akãriya giải rằng: Nếu có sân nhiều hơn thì bị 
hoại bằng lửa, nếu có tham luyến nhiều hơn thì hoại bằng nước, 
nếu có ai sỉ mê nhiều hơn, thì bị hoại bằng gió. 


Dứt kiếp hoại văn tắt. 


ooOoo 


GIẢI VỀ KIẾP THÀNH 


Lẽ thường pháp tạo tác thế gian, (Saäkhäraloka), hễ một khi 
cõi trước hoại rồi thì pháp tạo tác thế gian phải cầu tạo cõi mới 
lên nữa. Sự cấu tạo thế giới mới, trước nhứt trời mưa đầy cả 
một ức koti cõi thế, khi đầu có từ nhiều nước nhỏ như mù 
sương, lâu lâu mưa to giọt nước bằng cây sen, bằng cán chỗi, 
bằng cái chày tay, bằng cây thốt nốt hoặc cây dừa, cho đến từ 
giọt nước lớn băng trái núi, gió thôi nước ây cho đông đặc, 
nước đó có hình thái như nước đọng lên lá sen, mới kẹo đặc 
sệt xuống theo tuần tự. Đám mưa đó lâu lắm, không từng lạnh 
ráo một lần nào, lâu chừng một kappa dứt hột mưa, khối nước 
đọng cao đến cõi trời Phạm Thiên. Hễ chỉ gió thôi cho nước 
rắc xuống tới chỗ Phạm Thiên thì thành cõi Phạm Thiên, rắc 
tới chỗ Lục Dục thiên thì thành cõi Lục Dục thiên, rắc hạ 
xuống đến chỗ nào núi, châu, côn, biển thì thành núi châu, côn, 
biển v.v... pháp tạo tác thế gian trong khi trước có trạng thái 
thế nào, pháp tạo tác sau cũng như thế ấy, không sai khác mấy. 


Đà) 


Khi nước rắc xuống tới chỗ vừa thành châu, thì bọt nước đó có 
vi ngọt đóng thành đất, đất được thành lên đó nỗi trên mặt 
nước, như lá sen nỗi trên mặt nước vậy, hoặc như sữa nóng 
chảy trên mặt nước. 


Trái đất trong buổi đầu có vị ngon và màu sắc tốt tươi, mùi 
thơm lạ thường, ngon ngọt như sữa trong trộn lần với mật ong 
hoặc cơm sữa (Madhupäyäsa). 


Sự cấu khởi quả đất, thì chỗ Bồ Đoàn sanh trước, có một cụm 
sen mọc lên làm hiện tượng đâu tiên (Pubba nimitta). 


Chỗ Bồ Đoàn nếu có một vị Phật thành đạo trong kappa ấy thì 
sen chỉ trổ một cái hoa thôi, kiếp như thế gọi là Sãra kappa. 
Nếu có hai vị Phật thành đạo trong kiếp ấ ấy thì sen trổ hai cánh 
hoa, kiếp như thế gọi là Manda kappa. Nếu có ba vị Phật thành 
đạo trong kiếp â Ấy, thì sen trổ ba cái hoa, kiếp như thế gọi là 
Vara kappa. Nếu có bốn vị Phật thành đạo trong kiếp ấy, thì 
sen trô bón cái hoa, kiếp như thế gọi là Sara manda kappa. Nếu 
có năm vị Phật thành đạo trong kiếp ấy, thì sen trổ năm cái 
hoa, kiếp như thế gọi là Bhadda kappa. Nếu không có vị Phật 
nào thành đạo trong kiếp ấy, thì chăng có sen mọc làm tiền 
hiện tượng, kiếp như thế gọi là Suñña kappa. 


Hoa sen trô một, hai, ba, bôn hoặc năm cái cũng đêu mọc 
chung một cuông như chùm bông Kannikã vậy. 


Thời â ấy có lắm trời Phạm Thiên giáng xuống, nhiều kẻ lẹ tính 
thấy đất có vị ngon, bèn nghĩ rằng: ở cái nây là gì ư? Liền lấy 
tay quẹt lây đất á ây rồi nếm thử xem, vị đất liền vào các thần 
kinh dành để hưởng thọ vị vật thực, sự mong mỏi trong vị ngon 
đã phát sanh đến chúng sanh ấy, các chúng sanh khác bắt 
chước theo rủ nhau đưa ngón tay trỏ vệt đất nếm thử xem, vị 
ngon của đất cũng thắm nhuần khắp thân thê của những chúng 
sanh ấy. 


24 


Kế đó các sanh vật ấy CỨ cạy đất, vắt từ vắt mà ăn. Khi các vị 
Phạm Thiên ham ăn đất có vị ngon thì ánh sáng chiếu diệu nơi 
thân tiền tiêu mắt đi, sự tối mờ phát sanh lên, các sanh vật ấy 
khi thấy tối thì khiếp sợ cả. 

Liền đó vừng mặt trời có chu vi 50 do tuần, tức thì phát sanh 
lên, đặng tiêu trừ sự sợ hãi về đêm tối của chúng sanh, khi các 
sanh vật ấy thấy vừng mặt trời thì vui mừng cùng nhau gọi: 
Mặt trời! Mặt trời (Suriya)! 


Mặt trời chói sáng trong ban ngày rồi lại mất, chúng sanh ấy 
cũng phát sanh sự kinh hải lên nữa, nói với nhau rằng chúng 
mình được ánh sáng rồi lại bị mất đi, chúng mình sẽ được ánh 
sáng gì nữa ư? 


Liền đó vừng mặt trăng có chu vi 49 do tuần tức thì phát sanh 
lên, chúng sanh ây thây mặt trăng thì vui mừng cùng nhau gọi 
mặt trăng (Canda). 


Khi có mặt trời, mặt trăng rõ rệt rồi, các tỉnh tú cũng sanh lên, 
thì giờ, ngày và đêm cũng phân định, một tháng và nữa tháng 
cũng phát sanh, mùa và năm cũng phát sanh, núi Tu di, núi Hy 
Mã, núi Sa Bà, Tứ Đại châu sông biển cũng phát sanh rõ rệt 
trong ngày trăng tròn tháng Phagguna không trước không sau, 
như có Pali MS rõ trong bộ Visuddhi magga ở đoạn núi 


m1 RE pãtubbavantI. 


Khi chúng sanh ấy ăn đất có vị ngon, lấy đất làm vật thực, thì 
ở yên một thời gian khá lâu, sự mập mạp trong thân thể của 
chúng sanh ấy cũng phát sanh đầy đủ, màu đa cũng phát sanh, 
TÕ rệt, có nhóm màu da tốt, có nhóm màu da xâu, các chúng 
sanh có màu sắc, tốt chê chúng sanh có màu sắc xấu rằng: 
Chúng mình có sắc thân xinh đẹp hơn chúng nó, chúng ta khá 
hơn và cao thượng hơn, chúng sanh ây có màu sắc xấu hơn 
chúng ta, vậy chúng ta chẳng nên tôn trọng lễ độ với chúng 


25 


sanh ấy? Khi những chúng sanh đó có ngã chấp và có sự khinh 
bỉ làm trợ nhân, thì đất có vị ngon để ăn cũng bị tiêu họai hết, 
đến khi vị ngon của đất mắt rồi, thì Pappa taka cái mày của đất 
liền phát sanh lên, cái mày của đất có hình dạng như một thứ 
nắm, màu sắc như toàn sữa hoặc bơ (Sappi) cũng giống như 
sữa cục (NavanTfa) có vị ngon như mật ong trộn lẫn với con 
Ong non. 


Kế đó dây Padã mọc lên có vị ngon, chúng sanh ấy cùng nhau 
lây dây Padã làm vật thực, ở yên một thời gian lâu, khi chúng 
sanh ăn dây Padã thì sự tráng kiện thân thể cũng phát sanh tột 
độ, màu sắc càng khác nhau, chúng sanh ấy lại ngã chấp và 
khinh rẽ nhau nhiều hơn trước nữa, dây Padã cũng tiêu hoại 
mắt hết. 


Lúa Sãlï tự chín và lúa không trấu, không cám, trắng tốt, có 
mùi thơm, trỗ trái ra từng chùm, phát sanh đầy dẫy, chúng sanh 
rũ nhau lấy lúa SãlT ngay chỗ nào mà ăn buổi sáng, đến buổi 
chiều, lúa cũng mọc lên ngay chỗ ấy, cùng nhau lấy ăn nữa 
khỏi khổ nhọc phải đi kiếm nơi khác, từ đấy chúng sanh dùng 
lúa Sãl tự chín làm vật thực, ở yên một thời gian khá lâu, 
chúng sanh nhờ ăn lúa ấy nên sự tráng kiện của thân thê cũng 
phát sanh tột độ, cả màu sắc cũng sai biệt nhau càng rõ rệt. Các 
mục ghẻ cũng bể ra thành khiếu nhỏ, khiếu lớn đặng bài tiết 
nước, xác và nam tướng mạo, nữ tướng mạo cũng phát sanh rõ 
rệt, nhóm nữ nhìn xem nhóm nam, nhóm nam nhìn xem nhóm 
nữ luôn khi, lòng luyến ái bèn phát khởi lên, sự nóng nảy bởi 
lòng luyến á ái cũng tập trung trong thân thê. Kế từ khi đó chúng 
sanh bắt đầu 8IeO dâm với nhau, bởi có tâm luyến á ái (Rãga) là 
trợ nhân. Thời ấy các chúng sanh đang giao cấu, thì lấy đất 
hoặc các vật khác mà ném, có kẻ khác lại chưởi mắng các 
chúng sanh đang dâm dục đó. Khi chúng sanh đã nặng tình 
trong sự dâm dục rồi, thì rũ nhau làm nhà đề che dấu sự giao 
hiệp từ lúc ấy. 


26 


Trong thời gian sau lại có chúng sanh lười biếng mới nghĩ như 
vây: ÔI! ta lây lúa sáng thì ăn trong buôi sáng, đi lây buôi chiêu 
thì ăn trong buôi chiêu, thật đây là cả một sự khó khăn lăm vậy. 
Thôi ta hãy đi lây lúa đê dành ăn trong buôi sáng, và lây luôn 
đê dành ăn chiêu nữa mới tiện. 

Có một chúng sanh vào gặp người ấy rũ rằng: Nầy bạn, hãy 
cùng tôi đi lây lúa SäãÏT về ăn. 

Chúng sanh đó đáp: Thôi khỏi, tôi lấy về ăn đầy đủ rồi. 
Người ây khi nghe thì cảm thấy có phần giản tiện, nên cũng 
bắt chước theo, đi lây lúa Sãlï vê đê dành ăn hai ngày, ba ngày, 
bôn ngày, năm ngày hoặc nhiêu hơn nữa. 


Đến khi chúng sanh cùng nhau bắt đầu ăn lúa Sãlï đã lấy về cắt 
như thê, thì võ trâu và cám bao bọc hột gạo cũng phát sanh đên 
đối chô lây lúa đó nó cũng thôi mọc nữa. 


Khi ấy những chúng sanh hội họp và than thở rằng: Nầy chúng 
mình ơi! Pháp thấp hèn đã phát sanh đến chúng ta rồi, pháp 
thấp thỏi xấu xa đã phát sanh đến chúng ta rồi. Lúc trước kia 
chúng ta sanh do tâm thiền định, có phỉ lạc là vật thực hào 
quang chói từ trong thân túa ra phi hành theo hằng không được 
dễ dàng như ý muốn, ngày nay đến đối lúa Sãlï cũng có trâu 
và các chỗ lấy lúa nó cũng thôi mọc lại nữa, bởi cớ ác pháp đã 
phát sanh đến ta rồi, nêu thế thì chúng ta nên chia lúa Sã]T và 
chia phần đất để trồng lúa; kế từ đó chúng sanh rũ nhau chia 
lúa Sãlï, đóng cọc phân ranh riêng cho mỗi người; thời ấy có 
một chúng sanh là hạng thấp kém, xấu xa lén dâu phần lúa phát 
sanh của mình, đi trộm cặp của kẻ khác về ăn, chúng sanh khác 
bắt người ấy và rầy mãng rằng: Ô! người làm nghiệp xấu xa 
lắm, người chẳng nên dấu phần lợi của mình, rồi đrộm phần 
của kẻ khác vê mà ăn, người đừng làm như thế này nữa. Về 
sau người ấy cũng cứ trộm hai, ba lần như cũ, các kẻ khác cũng 


SÀN 


bắt được và mắng rầy đủ điều, có kẻ tát tay bằng bàn tay hoặc 
đánh băng cây. 


Trong khi ấy sự trộm cắp phát rõ rệt, sự chê bai cũng phát sanh 
rõ rệt, trong sự nói dôi, sự thiệt lập uy thê cũng phát sanh rõ 
rệt thê gian nây. 


Kinh Digha nikaya ở bài tụng Aggañña dạy rằng: Lúc Đức 
Thượng Sư A La Hán Chánh Đăng Chánh Giác an ngự trong 
chùa Kiến Sơ (Pubba rama), có diễn giải cho hai ông sadi như 
vầy: Athakho te vãsettho sattã sanni patimsu sannipatitvä 
anuthanimsu pãpaka bho dhammã sattesu pãtubhitä yatra hi 
nama adinnadanam. Paññäyissat garaha Paññayissat 
musäväado paññãyissati dandã dãnam Paññãy!ssati yannũna 
mayam ekam satam sammaneyy äma yo no 
sammaäakhTyitabbam khTyeyya sammägarahi tabbam garaheyya 
sammaã pabba Jetabbam pabbäJeyya mayam panassa salinam 
bhagam anuppadassamaãtI athakho te vãsettho sattã v.v... 


Nghĩa là: Nầy Vãsettha và Bhũra Dvãja, khi ấy những chúng 
sanh tập họp lại mới than thở rằng: Ô! Ác pháp cả thảy đã phát 
sanh đến chúng ta rõ rệt rồi, bởi sự trộm cắp, sự hủy báng cũng 
phát sanh rõ rệt, nói lời giả dối cũng phát sanh rõ rệt, sự thiết 
lập uy thế cũng phát sanh rõ rệt, nêu vậy chúng ta nên đề cử 
một chúng sanh cho làm người khiên trách, những chúng sanh 
đáng khiến trách, hiệp theo duyên cớ, cho hủy báng, những kẻ 
đáng hủy báng hiệp theo duyên cớ, cho tân xuất những người 
đáng đuôi ra đúng theo duyên cớ, làm giúp việc cho chúng ta; 
về phần chúng ta thì nên hiến số lúa Sãlï cho người ấy. 


Này Vãsettha và Bhurã Dvãja, chúng sanh ấy vào kiếm người 
có sắc thân xinh đẹp, đáng nhìn xem, đáng ngưỡng mộ, có chức 
quyên to lớn, tức là đức Bô Tát. 


Khi vào đến nói như vầy: Thưa Ngài, Ngài hãy khiển trách 
chúng sanh đáng khiên trách hiệp theo duyên cớ, hãy hủy báng 


28 


chúng sanh đáng hủy báng hiệp theo duyên cớ, hãy tấn xuất 
chúng sanh đáng đuôi ra theo duyên cớ, thì chúng tôi sẽ hiến 
phần lúa Sãlï cho Ngài. Đức Bồ Tát nhận lời với chúng sanh 
ây rằng: Tốt! Rồi kế từ đó Ngài khiến trách các chúng sanh 
đáng khiến trách, hủy báng các chúng sanh đáng hủy báng, 
hoặc đuổi ra theo duyên cớ. Tất cả chúng sanh ấy đều hiến 
phần lúa Sãlï cho Bồ Tát. 


Toàn chúng sanh tôn xưng Đức Bồ Tát đó là: "Mahã sammatä" 
vậy, bởi có câu trích giải rằng: Mahãjana sammatoti: Mahã 
sammato (chúng sanh nào) mà đại chúng tôn xưng rồi (chúng 
sanh ấy) gọi là Maha Sammati: Đại Tôn hoặc Đại vương, nghĩa 
là người mà phần đông tôn vương được phát sanh từ lúc ấy. 


Có nhóm chúng sanh gọi đức Bồ Tát bằng Hattiya: Vua bởi 
Đức Bồ Tát là chủ của tất cả ruộng, do có câu trích giải rằng: 
Khettãnam adhipatiti Hattiyo (chúng sanh nào) là chủ của tất 
cả ruộng (chúng sanh ấy) gọi là khattiya vua, là đắng làm chủ 
đất nước có từ khi đó. 

Có nhóm chúng sanh khác gọi Bồ Tát là Rãjã: Vương, thủ lãnh 
trong quốc độ, bởi vì Bồ Tát làm cho chúng sanh được mãn 
nguyện, đúng theo pháp, có câu trích giải rằng: 
Dhammenaparesam ranJetfti: RaJa (chúng sanh nảo) làm cho 
tất cả người khác mãn nguyện bằng pháp (chúng sanh ấy) gọi 
là RãJa: Người làm cho các chúng sanh khác được mãn nguyện 
bằng pháp, riêng rãjã có từ lúc ấy. 

Câu chuyện này dứt văn tắt chỉ có thế. 

Kể từ lúc Ấy, cõi thế cứ có Sự tiến triển và không tiến triển, 
xoay vẫn lên xuống nhiều lần nhiều lượt. Đây sẽ dẫn sự xoay 
vần lên xuống đó lại giảng giải theo trong bộ Dĩgha nikaya ở 
bài kinh Cakka vatti như đây: Thuở nọ Đức Phật Chánh Giác 
an ngự trong rừng Maãtulã nơi xứ Mãgadha. 


29 


Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết dạy chư Tỳ khưu rằng: Bhũta 
pubbam bhikkhave rãJjã dalhanemi nãma ahosi cakkavatti 
dhammko dhammaräjä chãturanto vIijjifãvT Janapadatthä 
vavikayappatto sattaratana sammannägato. Tassimãni satta 
ratanämi v.v... Nghĩa là: Nầy chư Tỳ khưu! Thưở đời quá khứ 
có một đức vua tên Dalhanemi làm vua Chuyên Luân Vương, 
ngài là vị vua hợp pháp làm lớn trên quả đất có bốn biên là nơi 
biên cương cuối cùng là vua thăng trận, ngài có thần dân hùng 
mạnh, ngài đầy đủ 7 thứ châu báu, đức vua Dalhanemi cai trị 
đất nước có bốn biển làm ranh giới, hợp pháp luôn khi, không 
cần dùng uy quyên, chẳng cần dùng khí giới. 


Đến thời gian trôi qua nhiều năm, nhiều ngàn năm, vua 
Dalhanemi mới phán với người cận thần rằng: Nếu người thấy 
bánh xe báu mắt khỏi chỗ giờ nào, thì hãy báo tin cho trẫm 
trong giờ ây, đến thời gian lâu hàng ngàn năm về sau người ấy 
thấy cái xe báu lìa khỏi chỗ bèn vào tâu cho đức vua rõ. 


Thời ấy đức vua Dalhanemi hoàng tử lớn lại phán như vầy: 
Này con yêu quí của cha, nghe nói ngọc luân quí của mình đã 
mắt rồi, điều nầy theo cha nghe rằng: Nếu bánh xe quí báu của 
vua chuyên luân nào biến mắt khỏi chỗ rồi thì kế đó vị vua ấy 
không sống lâu nữa đâu, còn về dục lạc của nhơn gian cha đã 
thọ dụng no chán rồi, giờ này là giờ cha cần sưu tầm an lạc cao 
quí. Này con yêu dầu của cha, con hãy cai trị đất nước mà có 
biển là biên cương ấy đi. 


Còn cha sẽ cạo đầu, cạo râu, mặc y cà sa xuất gia tu hành. Đức 
vua phải phủ dụ đông cung trưởng tử cho thỏa thích trong ngôi 
vị đê vương xong rồi, ngài ra khỏi hoàng cung, ngự vào rừng 
tu đạo sĩ. Trong khi đức đạo sĩ mới tu được 7 ngày thì cái ngọc 
luân quí ấy cũng mất luôn. 


30 


Kê sau đó thị thân vào hâu đức Tân Quân vừa mới tức vị và 
tâu cho lãm tướng răng: Kính tâu lịnh thiên tử, xin ngài tường, 
cái ngọc luân quí báu biên mất đi rôi. 


Đức vua nghe xong thì có lòng buồn rầu vô hạn, mới ngự đến 
hầu Đức Đạo Sĩ phụ hoàng và bạch rằng: Kính bạch phụ vương 
rõ, cái bảo luân đã mất rồi. 

Đức đạo sĩ phán dạy con như vầy: Này con, nếu xe báu mất đi 
thì con đừng buôn, đừng tủi gì cả, con hãy thực hành chuyền 
luân pháp (Cakkabatti vatta) cho con thượng đi, nếu con thực 
hành chơn chánh rôi, ngọc luân có một ngàn cái căm đầy đủ 
bằng mọi thể cách sẽ phát sanh rõ rệt đến cho con, hãy dọn 
mình cho thanh tịnh để thọ trì trai tịnh giới, nên ở yên trên bảo 
điện trong những ngày trai tịnh. 


Đức vua con bạch hỏi về pháp hành của chuyên luân vương 
được đạo sĩ là phụ hoàng dạy rằng: Này con, nếu thế con chỉ 
nương theo pháp thôi, và làm lợi cho pháp, con cung kính 
pháp, trân trọng pháp, cúng dường pháp, kính nể pháp, lấy 
pháp làm cớ, lấy pháp làm cầu, lẫy pháp làm trọng, tổ chức về 
sự thống trị cho hiệp pháp đối với người bên trong là vợ, con, 
hoàng gia thân tộc, đối với toàn dân, hoặc số người quy thuận, 
các bậc trưởng giả trong xóm trong thôn, sa môn, bà la môn và 
loài phi cầm tâu thú. 


Này con, chẳng nên làm điều ác trong xứ của con nếu người 
nào trong xứ của con không có tài sản, con cần cho của cải đến 
người ây. 

Nếu có chư sa môn, bà la môn nào, ở trong xứ của con là các 
bậc không dễ duôi, an trú trong pháp nhẫn nhục (Khanti) và 
pháp dễ dạy (Soracca) con hãy nên vào kiếm các sa môn, bà la 
môn ấy luôn khi; nên học hỏi cho thông rõ về những nghiệp 
nào tội lỗi và không tội lỗi, nghiệp nào thiện và ác, khi con 


31 


nghe lời chỉ dạy của các sa môn, bà la môn rôi, con cân lánh 
xa nghiệp ác, và tu trì thiện nghiệp. 


Này con, đây là pháp hành cao thượng của vua chuyển luân 
thánh vương. 


Đức vua con nghe lời giáo huấn của đạo sĩ cha rồi, cô gắng 
thực hành pháp chuyền luân vương cao thượng ấy, dọn mình 
thanh khiết đề thọ trì bát quan trai giới, ngài an ngự trên bảo 
điện trong những ngày trai tịnh. 


Khi ấy cái bánh xe báu có cả ngàn cái căm cũng phát sanh lên, 
vua thấy rõ rệt bèn nghĩ rằng: Bánh xe báu phát sanh đến vua 
nào, thì vua ấy là chuyên luân vương. Ô! Vậy ta là vua chuyển 
luân vương rồi đây! 


Khi ây đức vua rời khỏi chỗ ngự, choàng y phục chỉnh tê, tay 
trái câm cái bình bằng vàng, tay mặt phủ lên bánh xe báu và 
chú nguyện rằng: Xin cho xe báu tiến hành vĩnh cửu, xin cho 
xe báu có sự toàn thắng, khi ấy xe báu bay nổi đi đến hướng 
đông, vua chuyên luân cũng nỗi bỗng theo bánh xe báu ấy, 
luôn cả quân binh. Nếu bánh xe báu để trú nơi quốc độ nào thì 
vua đóng đô tại đó. 


Còn về các ông nghịch vướng ở trong hướng đông, thảy đều 
vào hầu đức vua chuyền luân và tâu rằng: Tâu Đại vương, đất 
nước của hạ thần là đất nước của Đại vương, xin Đại vương 
nhận và dạy dỗ cho. 


Vua chuyên luân bèn dạy rằng: Các người chăng nên sát sanh, 
chẳng nên trộm cắp, chẳng nên tà dâm, chẳng nên nói dối, 
chăng nên uống rượu và các chất say, trái lại hãy dùng các vật 
nên dùng. 


Kế sau đó xe báu bỗng lên, bay đi đến các hướng Nam, Tây và 
Băc, đức vua cũng bay bông theo như hành trình trước, ngài 
thăng kẻ nghịch trên toàn cõi, có biên làm ranh giới cho an trú 


32 


trong ngũ giới cả, rồi ngài ngự trở về hoàng cung, xe báu đến 
trú trong chỗ tòa phân xử gần hoàng thành, xe trú yên dường 
như gảy trục không chạy nữa và chiếu sáng làm cho cả hoàng 
thành rực rỡ. 


Đức vua Chuyển Luân này, đến già cũng trao ngôi cho hoàng 
tử đông cung theo hành trình phong tục của cha, được 6 vị vua 
sau cũng làm theo qui cũ ây. 


Đến đời vua thứ 7, không làm theo phong qui ấy cho nên xe 
báu chăng phát sanh đên đức vua đó, vì ngài dạy dân theo tri 
kiên kém cõi của mình, trong đât nước vạn dân không được an 
vui, tiên hóa như chư Tiên Đê ngày xưa. Lúc đó các quan Đại 
thân khâm thiên, kinh tượng thủ hộ và các ngươi nuôi mạng 
băng phù phép (Manta) đêu hội họp nhau và phục tâu với vua 
răng: Kính tâu Đại vương, bá tánh không được tiên hóa như 
trong thời minh trị của chư Tiên Đê là bậc thực hành chuyên 
luân vương pháp cao thượng. 

Tâu Đại vương, quần thần toàn là người thông thuộc chuyển 
luân vương pháp, xin Đại vương hỏi chúng hạ thân đi, chúng 
hạ thân sẽ giàu đáp dâng cho ngải. 

Khi ấy đức vua hỏi pháp hành của Chuyển Luân Vương. 

Họ cũng giải đáp hiến cho. 

Khi đức vua nghe lời của các vị ấy giải bày, thì ngài chuẩn bị 
tổ chức thống trị hợp theo vương pháp trở lại, song ngài lại 
không bố thí của cải đến cho mọi người nghèo, thế nên sự 
nghèo túng càng thêm lên. Khi sự túng thiếu nhiều thì có người 
lây tài sản của người khác, gọi là trộm cắp, quân lính bắt được 
người ấy dẫn đến vua và tâu rõ việc. 

Đức vua phán hỏi: Ngươi trộm của người ta phải không? 


- - Tâu Đại vương, hạ thần có trộm thiệt. 


33 


- Bởi sao mà ngươi trộm? 
-__ Sở dĩ hạ thần phải trộm là bởi không có vật chi để nuôi 
mạng sông. 
Liền đó đức vua bồ thí của cải đến người ấy và ngài dặn rằng: 
Người hãy lẫy của cải đi tiêu dùng và phụng dưỡng cha mẹ, vợ 
con và hãy làm phước cúng đường đến sa môn, bà la môn. 


Người ấy tuân làm theo lời vua. 


Về sau lại, phần đông người nghe tin vua bố thí cho kẻ trộm 
như thế bèn rủ nhau ăn trộm của người ta, càng nhiều thêm lên 
(ác nghiệp cũng khởi sanh trong thế gian càng nhiều thêm kể 
từ đó). 

Kế sau có kẻ trộm, quân lính bắt nạp cho vua, đức vua phán 
hỏi nó trình bày như kẻ trộm trước. Khi â ây đức vua nghĩ răng: 
Nếu ta cứ cho của cải đến kẻ trộm nầy nữa về sau chắc hẫn sự 
trộm cắp sẽ đầy dãy trong thế gian, chỉ bằng ta phải răn trị bằng 
lối cắt đầu bọn trộm cướp. Đức vua bèn phán thị thần rằng: 
Các khanh hãy trói xếp cánh người nầy cho chặt, rồi cạo đầu 
cho sạch, đánh trống dẫn đi khắp các nếo đường, xong đem ra 
cửa nam môn mà cắt đầu đi. Quân lính làm theo lệnh nhà vua, 
nhiều người nghe tin rằng: Đức vua cho cắt đầu kẻ trộm như 
thế thì rủ nhau tạo khí cụ rất bén, rồi dẫn nhau đi cướp của, 
giết người trong thôn xóm, châu thành, người qua đường v.v... 
đọat lây của cải, rồi chém giết tài gia nữa, sự sát sanh khởi đầu 
trong thế gian từ lúc đó. 


Trong khi đức vua không bô thí tài sản cho dân nghèo thì sự 
trộm cặp có nhiêu, sự sát sanh cũng thêm nhiều nữa. 


Kế đó lại có một người trộm, quân lính bắt đem nạp cho vua, 
đức vua phán hỏi như trước, nó không dám khai thật vì sợ vua 
giết, nên nói dối không trộm cắp bao g1ờ cả, sự nói dối đã khởi 
đầu phát sanh trong thế gian, hề khi sự nói đối có rồi thì bốn 


34 


điều hạnh phúc là: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh của 
chúng sanh phải sụt xuông, còn tám vạn năm, qua một thời 
gian lâu, bị giảm xuông còn bốn vạn năm, con cháu của các 
người bốn vạn tuôi đó lại có người trộm cắp, nhiều người ghét 
kẻ gian nên đi tâu vua bằng lời đâm thọc cho vua nghe đặng 
bắt kẻ trộm ấy, lời nói lưỡng thiệt cũng phát sanh rõ rệt trong 
thế gian, con cháu của nhóm người hai vạn tuổi do đó phải bị 
giảm xuống còn một vạn năm. 


Trong sỐ người tuổi thọ một vạn, có kẻ sắc thân đẹp, có kẻ sắc 
thân xấu xí, người thân hình xấu lại thương kẻ có sắc thân xinh 
đẹp, cho nên hành động tà với con vợ kẻ khác. Sự tà dâm phát 
khởi lên trong thế gian, kể từ đó. 


Con cháu của người một vạn tuôi, cũng bị giảm xuống còn năm 
ngàn năm, trong khi nhơn loại còn năm ngàn tuổi, thì có hai ác 
pháp là: ác ngữ (Pharusaväc8) và vô ích ngữ (Samphappaläpa) 
cũng phát sanh lên. Con cháu của những năm ngàn tuôi cũng 
bị giảm xuống còn hai ngàn năm trăm năm, có hai ác pháp là: 
Liếc xem của người hoặc tham (Abhijjhã) và hủy hoại kẻ khác 
hoặc sân (Abyä pãda) cũng phát sanh lên trong thế gian, kế từ 
đó. 

Con cháu của người hai ngàn năm trăm tuôi cũng bị giảm 
xuống còn một ngàn năm, có một ác pháp là: Tà kiến (Micchã 
ditthi) cũng phát sanh lên trong cõi người từ khi đó. 


ooOoo 


GIẢI RÕ THẬP ÁC 


Thập ác nghiệp phát sanh trong thế gian, không phải sanh theo 
thứ tự giống như thập thiện nghiệp mà trái lại sanh như thế 
nầy: 

1) Adinnädãnã: Trộm cắp. 


35 


2) Panätipätã: Sát sanh. 

3) Musäväda: Nói dối. 

4) Pisunävädã: Nói hai lưỡi. 

5) Kamesumicchäcara: Tà dâm. 

6) Pharusavacã: Nói lời độc ác. 

7) Samphappalapa: Nói lời vô ích. 

8) Abhijjhã: Liếc xem của kẻ khác, muốn đem về phần mình. 
9) Byäãpäda: Có ý hủy hại kẻ khác. 

10) Micchã ditthi: Tà kiến, hiểu lầm, quấy cho là phải, phải 
cho là quấy. 


Về thập thiện nghiệp pháp sanh như vầy: 
1) Lánh xa sự sát sanh. 

2) Lánh xa sự trộm cắp. 

3) Lánh xa sự tà dâm. 

4) Lánh xa sự nói dồi. 

5) Lánh xa sự nói hai luỡi. 

6) Lánh xa sự nói độc ác. 

7) Lánh xa sự nói lời vô ích. 

8) Lánh xa sự liếc xem của kẻ khác, mong đem về phần mình. 
9) Lánh xa sự cô ý hủy hoại kẻ khác. 

10) Lánh xa sự tà kiến. 


Hễ khi thập ác nghiệp phát sanh nhiều trong thế gian, thì con 
cháu của người một ngàn tuôi cũng bị giảm xuống năm trăm 
năm. Trong khi ấy có ba ác pháp cũng phát sanh lên nữa là: 

1) Adhammarägã: Luyến ái sái với pháp điều: nghĩa là người 
có sự luyến ái trong cha, mẹ, chú, bác, cô, dì và anh em ruột 
của mình. 


2) Visamalobha: Muốn được quá độ, muốn được bất kế pháp 
luật, nghĩa là cái không đáng cho ta cũng muốn, ở trong quôc 
độ kia lại muốn được vật trong quốc độ này, ở nơi xứ này lại 
muốn được vật nơi xứ khác v.v.. 


3ó 


3) Micchã dhamma: Mong mỏi trong tà pháp, nói về sự thỏa 
thích của người nam với người nam, người nữ với người nữ. 
Hễ khi cả ba pháp nầy phát sanh nhiều rồi thì con cháu của 
người năm trăm năm tuổi bị giảm xuống hai trăm năm chục 
năm; khi ấy người ta không mây gì biết cung kính cha, mẹ, 
thầy tổ, bậc trưởng lão, tuổi thọ nó cứ bị giảm xuống còn một 
trăm năm. 


Trong thời kỳ tuổi thọ con người còn 100 năm có vị Bồ Tát 
tiền thân Phật Thích Ca, từ cung trời Đâu Suất Bà, giáng sinh 
vào lòng bà Maãyã, là chánh hậu của vua Suddho dãna tại thành 
Kapllavatthu. 


Ngài xuất gia thành Phật: Đức Thế Tôn nhập Níp Bàn trong 
lúc đúng tám mươi tuổi. Có chú nguyện giáo pháp tồn tại năm 
ngàn năm. Bây giờ đây Phật giáo đã trải qua hết hai ngàn năm 
trăm lẻ bốn (2.504) năm rồi, tuổi thọ con người hiện tại đây 
giảm xuống còn chừng 75 tuôi thôi. Bởi theo sách cho tính như 
vây: Cứ trải qua một trăm năm giảm xuống một tuôi. 


Sự giảm thọ của chúng sanh đây chưa tột mức đâu, còn giảm 
xuống nữa, cho đến loài người chỉ có tuổi thọ mười năm, như 
lời Phật thuyết trong kinh Dĩgha nikãya rằng: Bhavissati 
bhikkhave so samayo yam Imesum manussanamn dasa 
vassayukäputta bhav1ssafI v.v... 


Nghĩa là: Nầy chư Tỳ khưu! Kế đến thời gian sau sẽ tới lúc 
con cháu những người này thọ mười tuổi, hễ khi người đời 
mười tuổi là thượng thọ, phụ nữ 5 tuổi là vừa cho có chồng. 
Này chư Tỳ khưu! Trong khi người đời mười tuổi thượng thọ, 
thì mật sữa đặc, dầu nước mía, muối sẽ mất hết, loải người sẽ 
ăn cỏ trường diệp, lấy cỏ trường diệp làm vật thực. 


Cả thập thiện nghiệp tiêu vong hết, cả thập ác nghiệp phát trin, 
những người hiệu kính cha mẹ cũng mât hệt, người đời bạo tàn 


37 


không kể quấy phải, như loài súc sanh vậy, sẽ phát sanh sự tai 
hại to lớn trong thời kỳ ấy, gọi là Satthantara Kappa (đao binh 
tai) nghĩa là tất cả người trong thế gian bị tiêu hoại bởi khí cụ. 
Trong khi phát khởi đao binh tai, thì loài người có khí giới đều 
nhau cả, thấy loài người giống nhau, đường như kẻ săn bắn 
thấy thú rừng, nghĩa là cha mẹ thấy con, con thấy cha mẹ, khỏi 
sự nóng nảy rượt theo chém nhau trong vòng 7 ngày chết tiêu 
cả. Trên mặt đất toàn là máu: Khi qua khỏi 7 ngày có số ít 
người chạy trốn thoát trong rừng vắng, hang sâu v.v... cũng ra 
kiếm gặp nhau, trong cả xứ chỉ còn sót vài ba người, khi gặp 
thì ôm hôn và nói lời nhỏ nhẹ với nhau, có tâm thương mến 
như anh em ruột. 


Sự phát khởi Satthantara này, nếu tính từ khi Phật lịch từ 2504 
năm nây, thì chỉ còn 6.496 năm nữa là tới rồi (tính bằng. lối trải 
qua một trăm năm, giảm xuống một tuổi, trong tổng số 9.000 
năm từ lúc Phật ra đòi). 


Nói về các người còn sông sót lại, khi được gặp nhau thì nhóm 
bàn với nhau như vây: Nhân loại sở dĩ tiêu hoại toàn cả thế 
giới như vầy chỉ bởi sự hành động ác pháp. Vậy thì chúng mình 
nên thực hành thiện pháp. 


Giờ đây hành động bằng cách nào? 


Chúng ta nguyện quyết tâm lánh xa sự sát sanh, bởi vì tất cả 
chúng sanh trong thê gian, toàn là muôn sông đêu nhau cả, nêu 
ta giêt kẻ khác, thì chúng ta ắt phải bị chêt như họ chăng sai. 


Khi đã bàn tính như thế rồi thì cùng nhau cử hại sát hại sanh 
vật. Điều thiện nghiệp thứ nhứt được tái phát trong thế gian kể 
từ khi ấy (chỗ khác nói, khi tất cả chúng sanh đã gìn giữ một 
điều thiện nghiệp rồi, có một đám mưa rất lớn, cuôn lôi tất cả 
tử thi xuống sông, biển, và có hoa quí rơi xuống rất nhiều.). 


38 


Do đó con cháu của những người 10 tuôi, sẽ được tiên hóa lên 
đên 20 tuôi mới chết. 


Sau một thời gian lâu xa, số người ấy bàn nghĩ với nhau rằng: 
chúng mình sở đĩ được tăng tuôi thọ lên đây là nhờ thực hành 
thiện pháp thế cho nên chúng ta hãy cố gắng thực hành thiện 
pháp cho nhiều thêm lên nữa. 


Tất cả nhơn loại cùng nhau hành trì thiện nghiệp tuần tự cho 
đến tròn đủ cả 10 điều, khiến cho tuổi thọ cứ tăng tiến lên mãi, 
cho đến khi con người có tuổi thọ đến 8 vạn năm (Naya khác 
nói rằng: Tuôi thọ tăng lên đến một A tăng kỳ, rồi mới giảm 
trở xuống). 

Nhân loại § vạn tuổi thì các nàng thanh nữ phải năm trăm tuổi 
mới vừa có chồng. 

Bịnh tật của nhân loại trong thời kỳ ấy chỉ có 3 thứ là: 

1) Muốn trong vật thực. 

2) Ăn vật thực không được. 

3) Sự tiều tụy thân thể. 


Trong khi nhân loại có 8 vạn tuổi, cõi Diêm Phù này là nơi 
phong phú to lớn, có thủ đô, xứ sở kế kế nhau, chừng một 
khỏang con gà bay rơi xuống, đầy cả người kiếm không thấy 
chỗ trống, tạm ví như chúng sanh trong địa ngục vô gián, 
không thì như rừng cây sậy, hoặc như rừng cây dừng núi. 


Xứ Bãränasï hằng ngày đây lúc ấy cũng dùng tên là hoàng 
thành Ketumati. 


Trong cõi Diêm Phù nây có 8 muôn ngàn quốc độ, nhất là quốc 
độ KetumanI, có một vị Đại vương danh hiệu Sankha, sanh làm 
vua chuyền luân vương trong cõi ây, làm lớn trên quả địa cầu, 
có bốn biển là ranh giới, ngài có quốc dân vĩnh cữu, đầy đủ 
bảy báu. 


39 


Đến thời gian trải qua rất lâu, Đức Phật Thế Tôn hiệu Metreyya 
(Di Lặc) sẽ ra đời, ngài sanh vào làm con trong dòng Bà la môn 
to lớn nhất trong xứ Ketumafi Ấy, mẹ ngài tên Brahma Vãti, 
cha tên Subrahma. 


Thời ấy nhân loại trong thế gian đầy đủ sự an lạc, đầy đủ về 
mọi mặt, dường như chư thiên ở trong các cõi trời. 


Đức Phật Mettreyya tuổi thọ tám vạn năm mới nhập Níp Bàn, 
xong một ít lâu nữa, cõi đất (Bhadda kappa) chúng ta ở nầy sẽ 
tới tuổi bị lửa cháy làm cho tiêu hoại hết. 


Bởi cớ ấy xin các hàng Phật tử hãy cố gắng thực hành thiện 
pháp cho đêu nhau cả thảy đi, xin chớ bỏ qua. 


Dứt Kappa Kathã văn tắt. 


ooOoo 


PHỤ BẢN 


Sau khi các độc giả xem qua quyền Kappa Katha không khỏi 
phân vân khó hiêu, ví có lắm điều vượt hẳn trình độ tri kiến 
của chúng ta, đại khái như có nhiều đạo giáo nói đến "Đắng 
Tạo Hóa dựng nên trời đất v.v..." 


Theo kinh Phật trong chỗ này, thì không chỉ cho một đắng nào 
cả, mà trái lại dùng chữ "Pháp Tạo Hóa thế gian" với tri giác 
siêu phàm của Đức Phật, không phải như cái kiến thức nhỏ hẹp 
của các người khác, chỉ biết nói đến một thời hạn ngắn và một 
đối tượng do cá nhân nào đó sáng lập ra thôi, khi đi sâu và vấn 
đề, thì cụt đường bí lối. 

Riêng Đức Phật Thích Ca nói đến pháp tạo hóa, tức là do chúng 
duyên hiệp thành, chúng duyên chỗ nây là dựa vào trạng thái 
thiên nhiên của vũ trụ, đồng thời cũng do sự tương quan mật 


40 


thiết nhân duyên lành và dữ, tức là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp 
vậy. 


Đoạn trước đã nêu rõ thập ác nghiệp và thập thiện nghiệp để 
quí vị thây răng ta cân chừa bỏ hoặc lánh xa điêu ác, nên tu tập 
pháp lành. 


Lời Phật dạy có rất nhiều, nhưng đây tạm nói ba pháp lành là 
nguyên nhân phát sinh phước như sau đây: 


- _ Bồ thí (Dãna). 

- - Trì giới (Sila). 

- _ Tham thiền (Bhãvanä). 
Sự bố thí để giúp cho kẻ khác được an vui, ấy là ta sẽ được 
phước báu. Ngoài đó ra lại còn trưởng dưỡng các đức tánh tốt, 
khiến cho tâm ta mát mẻ vui tươi, mỗi kiếp sanh nào được sanh 
ra cũng được đầy đủ hạnh phúc, nhất là có sắc thân xinh đẹp, 
túc y, túc thực. 


Sự trì giới là phương tiện răn cắm không cho thân làm, khẩu 
nói điều ác, bât cứ một điều nào nếu ta chăng có giới, chắc hắn 
không trước thì sau, cũng sẽ làm hoặc nói tội lỗi độc ác, rồi bị 
sa đọa chẳng sai. Người có giới chắc chắn sẽ đi trên con đường 
an lạc. 


Sự tham thiền là phương pháp đề tu tâm; công nhận là tâm khó 
tu lăm, nhưng khi tu được rôi, ta sẽ thây nó vô cùng giá trị, thử 
nghĩ như nước đục ta không thê dùng vào một việc gì khác, 
xong khi nước trong rôi sẽ trở thành hữu dụng vô cùng. 

Tâm phàm tục cũng bợn nhơ như nước đục kia vậy. Mọi người 


muốn nước trong cũng như bậc hành giả có gắng tu cho thân 
tâm đến mức thanh tịnh, ngõ hầu đạt được lợi ích cao thượng. 


Lễ thường, miỆng chín ai cũng muốn ăn, nhưng khó là khi 
nhúm lửa bắt nỗi; nước trong ai cũng muốn uống song làm cho 


41 


trong mới là khó. Tâm phiền não ô trọc mà người khéo léo 
dùng đúng phương pháp như: 


-_ Nước đục đồ vào lu, tâm phàm thê vào giới, lu nước để 
lóng trong, tâm phàm có tu định. 
- _ Nước trong gặn cặn bỏ, tâm phàm diệt băng huệ. 


Khi đã bỏ cặn cáu, chỉ còn thanh thủy thuần nhất, cũng như 
tâm ô trược, đã dùng Giới Định Huệ diệt trừ gặt bỏ sạch hết rồi 
ấy là tâm giải thoát. Tâm cởi bỏ hết phiền não và nghiệp 
chướng rồi, đạo quả thánh nhơn sẽ rõ rệt, thế là tuệ giải thoát 
đã minh hiện đầy đủ. Bậc thánh nhân đạt đến quả vị siêu thoát, 
dù S8nR Sử N: không lo ngại gì về vấn đề Thành Kiếp, Hoại 
Kiếp... 


Bởi các ngài không còn hột giống sanh tử luân hồi để bắt buộc 
phải sanh lai tử biệt như mọi người khác nữa. Chính các ngài 
chỉ tịch tịnh Níp Bàn mà thôi vậy. 


